
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 

Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
Email: vanphongtgm (5) giaophanhatinh.com 
Phone: 0865 165 167 

Sổ 03/2019/T-GM 


Vởn Hạnh, ngày 06 tháng 3 năm 2019 


THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2019 

Của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp 
Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh 


Kính thưa quý cha, 

quý tu sĩ nam nữ, 

anh chị em giáo dân thân mến, 

1. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay được 
gọi là "thời Thiên Chúa thi ân và ngày Thiên Chúa cứu độ" (2Cr 6,2). Mùa Chay là 
mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, là cơ hội thuận tiện để mỗi người xét lại lối 
sống của mình, nhìn một cách cụ thể qua ba mối tương quan: với Thiên Chúa, với 
tha nhân, và với chính mình, ngang qua ba việc đạo đức chia sẻ, cầu nguyện và ăn 
chay. 

Ngày nay, chính tội lỗi đã phá vỡ những mối tương quan căn bản này của con 
người: 

- Với Thiên Chúa, người ta hầu như không cần đến Ngài, người ta coi Thiên Chúa chỉ 
là sản phẩm tưởng tượng của đám dân nghèo khổ, dốt nát, hậu quả của một thế hệ 
con người chưa được ánh sáng văn minh khoa học khai sáng. 

- Với tha nhân, người ta chỉ đón nhận nhau, nhìn nhận nhau trên căn bản của bạc 
tiền, vật chất hay coi nhau như một thứ công cụ giải trí, một món hàng có thể mua 
bán đổi chác. Phẩm giá, nhân vị con người đã bị đặt ngang hàng với đồ vật. 

- Với chính mình, ngày nay, con người hầu như không bao giờ thao thức, tra vấn 
trước sự hiện hữu của bản thân: Tôi từ đâu đến? Tôi sống trên đời để làm gì? Và 
chết ròi đi đâu? Con người sống chẳng hơn chi một con vật: sinh hoạt, ăn, ngủ, 
nghỉ... là điệp khúc được lặp đi lặp lại một cách quen thuộc đến mức nhàm chán. 
Điều đó khiến con người luôn gặp những bế tắc trong cuộc sống mà vô phương hóa 
giải. 

Để có thể hàn gắn lại những rạn nứt, đổ vỡ trong các mối tương quan nói trên, và 
tìm những phương cách tháo gỡ các bế tắc, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy sống với 
ba việc đạo đức: ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ vật chất với người khác. 

Đức Thánh cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay 2019, đã viết: "Ăn chay có nghĩa 
là học đê thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác cũng như đối với mọi loài 
thụ tạo: từ cơn cám dỗ muốn ‘ngấu nghiến’ mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của 
mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu, và khả năng lấp đầy sự trống rỗng của 


1 




con tim chúng ta. câu nguyện để học biết cách khước từ sự sùng bái thân tượng cũng 
như tự mãn về cái tôi của mình, đòng thời thú nhận rằng, chúng ta căn tới Thiên 
Chúa và Lòng thương xót của Ngài. Chia sẻ bác ái đẽ tự giải thoát khỏi tính ngông 
cuông, khiến chúng ta chỉ sống cho mình, với ảo tưởng rằng mình sẽ có được một 
tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta” (số 3). 

2. Đức Giêsu muốn chúng ta phải có một cung cách ăn chay với tinh thần mới. 
Những bộ mặt ra vẻ rầu rỉ, thiểu não của kiểu ăn chay cốt để cho người ta thấy, 
người ta khen, không còn phù hợp. Nghĩa là đừng xé áo, đừng làm bộ rầu rĩ, nghĩa 
là đừng chỉ chăm chăm chú chú đến vẻ bên ngoài, nhưng hãy đi vào chiều sâu nội 
tâm tâm tình đạo đức: khiêm nhường, trong sạch và luôn có Chúa Thánh Thần ngự 
trị để giúp sống Tin Mừng trong cuộc sống đời thường với lòng từ bi, nhân hậu, tha 
thứ, hiền lành, thánh thiện, yêu thương, hy sinh và phục vụ anh chị em. 

Theo đó, ăn chay không phải chỉ là mặc áo nhăm, đánh tội, nằm đất, nhịn ăn nhịn 
uống mà còn phải biết dấn thân chia sẻ với người nghèo, biết sống tha thứ nhịn 
nhục, sống khoan dung với những người không làm vừa ý mình, sống xứng đáng 
với ơn gọi của một người theo Chúa dù có phải trải qua những thử thách hay gian 
nan khốn khổ, bị vu vạ cáo gian. 

Giáo phận chúng ta, xét trên phương diện kinh tế đang được xây dựng từ con số 
không, chính vì thế, những chia sẻ của anh chị em trong công cuộc kiến thiết Giáo 
phận từ những ngày đầu mới thành lập là một cách sống Mùa Chay Thánh theo tinh 
thần Phúc âm và theo lời dạy của Đức thánh cha: "Từ cơn cám dỗ muốn ‘ngấu 
nghiến’ mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì 
tình yêu...”. Mặt khác, Giáo phận là của mỗi người chúng ta, tương lai Giáo phận là 
tùy thuộc vào chúng ta. Vì thế, tôi thiết tha mời gọi quý ông bà anh chị em hãy ý 
thức hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng Giáo phận cả trên 
phương diện tâm linh lẫn phương diện vật chất. 

Tình hiệp nhất yêu thương vẫn luôn là nền tảng căn bản và vững bền để chúng ta 
chung tay xây dựng Giáo phận. Nếu tấm áo hiệp nhất bị xé nát, dẫu chúng ta có sức 
mạnh về kinh tế bao nhiêu đi nữa vẫn không thể tạo lập được ngôi nhà Giáo phận 
trong an hòa, hạnh phúc. 

3. Ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích nhất, cách 
thực hành việc đạo đức làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là: "Mở xiềng xích bạo 
tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? 
Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy 
ai mình trăn thì lấy áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em cốt 
nhục?” (Is 58, 6-7). 

Con người ngày nay đang bị lòng tham muốn "nghiến ngấu" tất cả và sự ích kỷ 
muốn chiếm đoạt khiến phẩm giá, nhân vị bị coi khinh. Cách ăn chay theo lời mời 
gọi của ngôn sứ Isaia thật phù hợp với bối cảnh của thế giới nói chung và đất nước 
chúng ta nói riêng. Tôi thiết tha kêu mời anh chị em hãy ý thức hơn vai trò và bổn 
phận của mình đối với những thân phận kém may mắn khác trong xã hội, nơi cộng 
đoàn giáo xứ, trong thôn xóm, khu phố của mình. Những con người đang bị chèn 


2 



ép, bị đối xử cách bất công, những người nghèo khổ dưới mọi hình thức đang cần 
đến bàn tay nâng đỡ của chúng ta. Đó là việc làm bác ái, chia sẻ vật chất với tha 
nhân. Nếu không có bác ái, chia sẻ với anh chị em thì mọi việc khác cũng chỉ là 
"thanh la phèng phèng chũm chọe xoang xoảng" (1 Cr 13,1). 

4. Cuối cùng, trong Mùa Chay Thánh này, tôi mời gọi anh chị em hãy gia tăng việc 
lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Đồng thời, 
cũng hãy gia tăng đời sống cầu nguyện. Những việc làm bác ái luôn phải khởi đi từ 
một đời sống cầu nguyện. Phải nối kết với Chúa để kín múc nguồn sức mạnh nơi 
Ngài, từ đó chúng ta mới có thể đến với anh chị em chung quanh. Mẹ Têrêsa nói: 
"Cầu nguyện dẫn tới đức tin, đức tin dẫn tới tình yêu, tình yêu đưa tới phục vụ vì lợi 
ích người nghèo". 

Thật vậy, một việc từ thiện bác ái mà không có đời sống cầu nguyện chỉ là việc từ 
thiện xã hội không hơn không kém, cũng như các tổ chức từ thiện khác trong xã hội 
đã làm. Thiếu sự kết nối với Chúa, việc làm của chúng ta thiếu đi sức sống và sự 
chân thành yêu thương. Lúc đó, việc bố thí của chúng ta cũng chỉ để nhằm đánh 
bóng tên tuổi của mình mà thôi, không hơn chi các kinh sư và biệt phái. 

Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Quan thầy Giáo phận, xin Thiên 
Chúa tươi nét mặt trên anh chị em, đồng thời giúp chúng ta có một Mùa Chay thánh 
thiện, chan chứa ân sủng và bình an. 



3 







